
y 

THiHINHNAM.COM 

No PAIN NO GAIN 



3 THỰC ĐƠN ĂN SÁNG DÀNH CHO N 
HÌNH 

Tác giả Ểế Quân Lương 

Một bữa sáng hoàn hảo sẽ đem lại cho bạn rất nhiều ích lợi về mặt sức khỏe cũng như hiệu quả cao trong công việc. 

Sau một giấc ngủ đêm dài từ 8 đến 1 2 tiếng bạn cần "nạp" năng lượng cho co thể. T rái lại, nếu nhịn ăn sáng, bỏ bữa 
sáng hay bữa sáng "nghèo nàn" chất dinh dưỡng sẽ khiến bạn phải chịu đựng những tác động tiêu cực. Đối với 
người tập thế hình bữa sáng vô cùng cần thiết đế bố sung protein, carbohydrate, bạn cần nạp đủ chất dinh dưỡng 
cho buổi tập đầu tiên trong ngày. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu thực đon cần thiết cho bữa sáng mà bạn có thể 
tham khảo. 



Có rất nhiều bài viết viết về bữa ăn sáng cho người tập thể hình, và chúng tôi thấy nó xoay quanh những món ăn 
được nấu theo kiểu tây rất nhiều. Hôm nay tôi sẽ viết về những món ăn quen thuộc và phù hợp với khấu vị của chúng 
ta mà vẫn đem lại cho bạn một lượng dinh dưỡng cần thiết nhất. 






Trước hết để đạt được hiệu quả cao trong luyện tập bạn cần chú ý đến 7 nguyên tắc ăn 

sáng dưới đây 

7 nguyên tắc ăn sáng cho người tập thế hình: 


Không nên ăn quá sớm vì dạ dày buổi sáng hoạt động rất yếu, không thế hấp thụ hết thức ăn nạp vào. Tuy nhiên 
cũng không nên ăn quá trễ (sau 9 giờ sáng) vì làm cho bạn mất cảm giác ngon miệng, rối loạn đồng hồ sinh học 
trong co thể. 


Bạn hãy ăn trước giờ tập khoảng 30 phút đến 1 tiếng để thức ăn có thời gian được tiêu thụ, không bị ợ chua hay nôn 
lúc tập nặng. 

Dinh dưỡng cần đa dạng, đầy đủ như trong các bữa ăn chính vì bạn cần cung cấp năng lượng tưong đưong, thậm chí 
hon bữa trưa và tối. Nên ăn thức ăn mới chế biến để kích thích nhu động đường ruột cho cả ngày, cung cấp nhiệt 
lượng dồi dào. 

Bạn hãy ăn càng ít chất béo càng tốt, thay bằng đạm và carbohydrate vì nó cung cấp nhiều năng lượng. Thức ăn 
nhanh, đồ ăn đóng hộp thường chứa nhiều chất béo, không có lợi cho người tập thể hình. 

Các loại thực phẩm mà bạn có thể tha hồ lựa chọn cho bữa sáng lành mạnh là sữa, trứng, bánh mì, com, rau xanh, 
trái cây, xôi, cháo, yến mạch, bột đậu, thịt heo, thịt gà, cá... 


Với mức tiêu thụ năng lượng từ 270-450 kcal/ giờ (tùy vào cường độ tập nặng nhẹ) cùng với 4 giờ làm việc vào buổi 
sáng, năng lượng mà bạn cần cung cấp khoảng 650-700 kcal, trong đó có 60% carbohydrate (vì 1 gam carbohydrate 
thì sản sinh ra 4 kcal). 

1 giờ sau khi luyện tập, bạn cần nạp thêm cho co thể 200 kcal (uống sữa hay bánh quy) và được tính như 1 món ăn 
trong bữa sáng của bạn. 

Sau đây là 3 loại thực đon mà bạn có thể tự tay làm và không mất quá nhiều thời gian nhưng vẫn đem lại cho bạn 
một lượng dinh dưỡng cần thiết nhất. 

Thực đơn 1 



Hủ tiếu (phở) có thịt gà thịt bò là tốt nhất hoặc một dĩa com sườn trứng ốp la 
01 hộp sữa vinamilk 180-220ml 


• 01 quả chuối tiêu, 01 quả táo, cam (nếu có) 

• 300ml nước chia ra uống từ sáng đến 9h 

Thực đơn 2 



• V 2 Ố bánh mì ( hoặc 2 lát bánh mì sandvvich khoảng 30g ) 

• 30gr Giò lụa hoặc thịt nạc vai 

• 1 cốc sữa đậu nành nguyên chất (200ml) 

• 1 quả dưa chuột (lOOg) 

Thực đơn 3 



• 1 tô mì nấu thịt bò gồm: 1 gói mì ăn liền, 30g thịt bò, 50g rau cải. 

• 1 cốc sữa đậu nành nguyên chất (1 20g) 


Bạn nên tự lập một thực đon phù hợp cho mình, dinh dưỡng thể hình rất quan trọng và cần thiết, co bắp của bạn hình 


thành trong bếp chứ không phải trong phòng tập. Ngày nay trên thị trường có rất nhiều loại thực phẩm dành riêng 
cho dinh dưỡng thể hìnhnhư: Whey protein. Bạn nên bố sung chúng sau khi tập luyện để quá trình tăng co đạt hiệu 
suất cao hon. 

Xem thêm: 

• 4 loại bột đậu cho các bạn nam tập thể hình kèm hướng dẫn cách làm 

• Top 10 loại thực phẩm vàng cung cấp dinh dưỡng cho người tập thể hình 

• Tầm quan trọng của bữa ăn phụ trong chế độ dinh dưỡng thể hình 

• Lợi ích của nước uống khi tập thể hình 


í 


4 -R "Litoe" / 4*w "Shcure* 


1- 

LU 

LU 

£ 

1- 

% 

f c H 1 A SẺ 

©PIN 1 T 

G + c 1 R L c E 


Tin liên quan 



25 kiểu tập phát triển co bắp săn c... 



1 0 phút tập thể hình cho co ngực na... 



Bàỉ sau 

Cô gái 'chơi trội' mặc bikini xuống đáy biển tập thể hình 


> 





Bài trước 

7 bài tập nâng cao giúp ngực thêm căng cơ 


< 

Gửi email bài đăng 

này BlogThislChia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest 

G+1 Recommend this on Google 



Bạn tìm gì hôm nay... 



XEM NHIỀU NHẤT 








Bài tập Skullcrusher - Nằm đưa thanh tạ EZ gần trán 



Thể hình và tình dục - Bạn có biết ? 



9 loại thực phẩm tốt cho cơ bắp có thể thay thế và rẻ hơn thịt 



Tập thể hình nam giới có bị ảnh hướng đến chiều cao không? 








5 nguyên nhân chính tập ngực mà không to lên được 



5 phút tập thể hình luyện thân trên với khăn lông 






Video Leverage Squats giải pháp mông đùi hiệu quả 


THƯ MỤC 


BÀI TẬP BỤNG BÀI TẬP BỤNG 6 MÚI BÀI TẬP BÀI TẬP BÀI TẬP ĐÙI BÀI TẬP BÀI TẬP MÔNG ĐÙI BÀI TẬP BÀI TẬP PLANK 

CHÂN CO TRƯỚC LƯNG NGỰC 


BÀI TẬP SQUAT 


BÀI TÂP 
TAY 

BÀI TÂPTỐNG 
HỢP 

BÀI TÂP VAI DINH DƯỠNG THẾ 

HÌNH 

ĐỘNG TÁC PLANK 

ĐỘNG TÁC SOUAT 

ĐÔNG TÁC 
YỎGA 

LICHTÂPTHỂ 

HÌNH 

NGHỈ NGƠI 

NHAC TÂP THỂ 
HÌNH 

TÂP THỂ HÌNH TAI VIDEO THỂ 

NHÀ HÌNH 






KHỎEĐẸP.VN 


• Tống hợp 50 kiểu tóc ngắn đẹp nhất cho nàng diện Hè 

Hè đến gần bạn gái đã chọn được kiểu tóc đẹp đón Hè chưa nào? Tóc ngắn đang là... 

• 1 2 bài tập đốt mỡ toàn thân ai cũng nên tập mỗi ngày 

Bạn đang tìm kiếm bài tập đốt mỡ hiệu quả? những bài tập hiện tại làm bạn cảm thấy... 

• 1 0 bài tập cơ bụng với cáp tuyệt vời nhất bạn chưa từng thấy 

Bạn có biết cơ bụng 6 múi nhìn rất đẹp nhưng không dễ gì để đạt được không? Có... 

• 5 Bài tập đốt mỡ nhanh hơn cả gập bụng chị em không thể bỏ qua 

Bạn mong muốn có vòng eo thon bụng phẳng nhanh chóng? Bạn đang luyện tập gập bụng và muốn... 

• 4 bài tập cơ tam đầu cho nam đúng chuẩn nhất khi tập thể hình 

Các bài tập thể hình giống như hương vị kem. Hầu hết mọi người đều chọn các vị vani ( ... 



THỂ 


HÌNH 


Co gk' T Tim kiêm Tuy Chinh 


Bài ngẫu nhiên 



H TẠI SAO CHÚNG TA NÊN sứ DỤNG DÂU CÁ? 

23.1 0.201 5 - Comments Disabled 

Dầu cá là gì? Dầu cá là nguồn cung cấp trực tiếp 2 loại Omega-3 EPA và DHA, những axit béo omega 3 này là một... 


41 BÀI TẬP THỂ HÌNH CHO cơ BỤNG 6 MÚI KHÓ "XƠI" - BẠN có DÁM THỦ? (PHẦN 1) 
06.01.2016 - Comments Disabled 

Bạn cảm thấy chưa "đã" với các bài tập co bụng đon giản tại phòng tập gym? Bạn đang cảm thấy phấn khích với... 








10 SAI LẦM NGHIÊM TRỌNG TRONG THẾ HÌNH 

f 16.12.2015- Comments Disabled 

Tập luyện để có lượng cơ bắp mong muốn không khó nếu như bạn nắm rõ những quy tắc căn bản và tập luyện chăm... 


Bài mới 


J cô GÁI ‘CHƠI TRỘI’ MẶC BIKINI XUỐNG ĐÁY BIỂN TẬP THỂ HÌNH 


Những hình ảnh của cô người mẫu Kathryn Brown mặc bikini xuống biển... 


3 THỰC Đơ N ĂN SÁNG DÀNH CHO NGƯỜ I TẬP THỂ \ 


Một bữa sáng hoàn hảo sẽ đem lại cho bạn rất nhiều ích lợi về mặt sức... 
3 7 BÀI TẬP NÂNG CAO GIÚP NGựC THÊM CĂNG Cơ 

Tra 

Trong 7 động tác sau ngoài nhũng việc giúp bạn phát triển khuôn ngực... 


Bài yêu thích 


THẾ NÀO LÀ VÒNG BỤNG ĐẸP THẬT sự TRONG THỂ HÌNH NAM? 

; 11.11.2015- Comments Disabled 

Một chiếc bụng bia chắc chắn là không đẹp, 1 vùng eo thon với chiếc bụng phẳng là đạt yêu cầu. Một... 

^ 4 ĐỘNG TÁC TẬP THẾ HÌNH CHO cơ CHÂN TẠI NHÀ VỚI TẠ DUMBBELL 

08.04.201 6 - 0 Comments 

Cặp tạ dumbbell trong 4 động tác sau đóng vai trò là dụng cụ hỗ trợ, làm tăng áp lực lên cơ chân. Chính vì... 


tẽ? 1 /ị\ CÓ NÊN GỒNG Cơ TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH TẬP LUYỆN KHÔNG? 

^ 1 7.1 2.201 5 - Comments Disabled 

Có nên gồng cơ trong suốt quá trình tập luyện không? Chào các bạn, mấy ngày nay chúng mình nhận được khá... 


Copyright © 201 5 - Thế Hình Nam 




